THẺ GIAN CHÚ TÂM VÀO VIỆC NHỎ, 
BỎ VIỆC LỚN. 


TYV Trúc Lâm - Đà Lạt tháng 12-2000 

Đề tài tôi nói hôm nay rất bình dân Người đời việc ít quan trọng dồn hết tâm 
lực lo, việc tối quan trọng lại lơ là. 

Tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này, đều do không sáng suốt nên thường 
lầm lẫn, những điều không quan trọng hay ít quan trọng, chúng ta dồn hết tâm lực để 
lo, còn những điều tối quan trọng lại không để ý, không màng tới. Tôi sẽ tuần tự giảng 
giải điều này cho tất cả thấy rõ. 

Như cuộc sống hiện giờ có ba việc ăn, uống, thở, trong đó chúng ta lo việc nào 
nhiều nhất? Thường người ta lo ăn nhiều nhất. Tối ngày chạy lo ăn, nhưng thật ra nêu 
nhịn ăn mấy ngày có chết không? Không chết. Kế đó là uống, nhịn uống hai ba ngày 
mới chết. Đến thở, nhịn bao lâu chết? Trong tích tắc, thở ra mà không hít vô là chết. 
Vậy mà người ta lại quan trọng ăn với uống, còn thở ra sao thì không biết. Rõ ràng 
việc tối quan trọng lại lơ là, còn việc không quan trọng thì dồn hết tâm lực vào đó. 
Như vậy mới thấy cái lầm lẫn của chúng ta thật đáng thương. 

Bước qua phân thứ hai, thân và tâm tức thể xác và tỉnh thần, cái nào quan trọng 
hơn? Chúng ta thường lo cho thê xác hay tinh thần? Thể xác lo cho sạch đẹp sung mãn, 
còn tinh thần thì không nghĩ tới. Nhìn chung con người chỉ nặng về thể xác mà xem 
nhẹ phần tỉnh thần, trong khi tinh thần điều khiến thể xác. Ví dụ từ trong nhà đi ra 
đường, ta khởi nghĩ trước rồi mới đi. Làm việc gì cũng vậy, khởi nghĩ trước rồi mới 
làm. Rõ ràng tinh thần chỉ huy mà chúng ta lại không quan tâm, chỉ quan tâm thê xác. 

Nhưng thử hỏi chúng ta lo cho thể xác được sung mãn, mà nó còn mãi không? 
Lo cho mấẫy nó cũng bại hoại. Lo nào nhà cửa, tiền bạc, cơm ăn áo mặc... nhưng khi 
nhắm mắt tất cả những thứ đó còn hay mắt? Lo để ngày mai sẽ mắt thì lo làm gì? Vậy 
mà chúng ta cứ lo, lo ngày lo đêm, lo hết sức là lo. Cái giữ không được mà dồn hết 
cho nó, còn cái chủ thúc đầy chỉ huy lại không để ý, mặc tình nó ra sao thì ra. Như vậy 


chúng ta sáng suốt không? Đó là vẫn đề chúng ta cần phải xét lại để khỏi lầm lẫn. 


Nếu nói tâm hồn hay tinh thần là cái chỉ huy, sắp đặt cho cuộc sống, thì chúng 
ta phải lo cho nó tốt đẹp, cao quí mới phải, còn thân tạm bợ này lo xoàng xoàng cũng 
được. Thế mà ta làm ngược lại. Đó là điều rất sai lầm của đa số người thế ø1an. 

Bây giờ nói tu là tu thế nào? Nhiều người bảo ăn chay, lạy Phật nhiều là tu. Ăn 
chay, lạy Phật cũng thuộc về phần thê xác, còn bộ chỉ huy thì không lo. Vì vậy tu cũng 
có nhiều cách. Tu bằng hình thức tạo phước tạo duyên, hoặc tu bằng cách lọc bỏ các 
vọng tưởng cho tâm được trong sáng thanh tịnh. Trong hai cách tu trên, cách tu sau 
mới là quan trọng. Bởi vì tâm là vị chỉ huy, nếu chỉ huy tốt thì thân miệng làm các 
việc tốt, cuộc sống theo đó quí đẹp. Còn tu về phần vật chất thì có phước, nhưng tâm 
còn phiền não thì không giải quyết được cội gốc vô minh sanh tử. Đó là điều quan 
trọng người tu chúng ta cần phải biết. 

Muốn xây dựng, muốn gạn lọc cho tinh thần được trong sáng, tốt đẹp thì phải 
quay lại xem xét mình. Tất cả chúng ta hiện giờ có ai không biết tham lam, nóng giận, 
s¡ mê là xấu đâu. Biết thì biết mà không nỡ bỏ, cho nên Phật quở chúng sanh thật mê 
muội, rất đáng thương. Bình thường không việc gì thì thấy rất hiền lành, nhưng gặp 
việc trái ý liền nổi sân đùng đùng. Nóng giận như vậy đã là sai rồi mà còn bảo vệ cho 
cái giận của mình, tại thế này, tại thế nọ nên tôi mới giận. Đã bảo vệ nó, thì làm sao bỏ 
được. Ít người nào giận mà nói lỗi tại tôi, lý đáng không nên như vậy, thật là xấu hỗ... 
Không dám nhận lỗi là ngầm chấp nhận mình đúng người sai, nên không bao giờ chịu 
sửa đổi tật nóng giận của mình. 

Con người thật là mâu thuẫn. Đến với Phật hít hà lạy lục, mong cho con được 
sáng suốt, thanh tịnh... mà những thói xấu không chịu bỏ. Đó là điều rất thực tế, Phật 
tử vẫn còn lúng túng. Tôi nói nóng giận là cái nổi nhất, còn tham lam, ngu si ngầm 
bên trong khó bỏ hơn nữa. Người tham lam có một triệu muốn hai triệu, có hai triệu 
muốn ba triệu, không dừng lại bao giờ. Có ít muốn nhiều, muốn hoài cũng không bao 
giờ thấy đủ. 

Chúng ta tưởng tham không dính dáng gì sân, nhưng thực tình tham là cha đẻ 
của sân hận. Ví dụ ra chợ thấy món hàng vừa ý mình muốn mua. Nghe người bán nói 
năm trăm, mình trả ba trăm, người ta chưa chịu bán. Lúc đó có người trả bốn trăm, 
người ta bán. Vậy là mình nỗi tức lên, rõ ràng giận từ tham mà ra. Đó là những cái 
tham nhỏ, chưa phải trong tầm tay của mình, còn những cái tham trong tầm tay của 


mình. Ta quí ta thích nó, khi mât mình sẽ sân giận tới đâu nữa. 


Thí dụ mình vừa sắm được cái lục bình vừa ý, bất thần đứa cháu sẩy tay làm 
rớt bể. Lúc đó cơn nóng đùng đùng nổi lên, mình la ó om sòm. Cái nóng giận đó do 
tham của quí, muốn giữ mà mất nên mình mới sân hận. Như vậy có thể nói tất cả sự 
nóng giận đều bắt nguồn từ lòng tham. Như ta muốn được khen, được danh thơm 
tiếng tốt mà bị người chê thì nổi nóng liền. Tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, 
tham cái nào mà không được cũng dẫn đến sân hận cả. 

Song lòng tham gốc từ si mê mà ra. Như mạng sống của chúng ta qua một ngày 
là mất một phần. Cuộc đời vô thường, ngày nay sống chưa chắc ngày mai đã còn. 
Người thấy được lý vô thường là thấy được lẽ thật. Do vô thường, thở ra không hít lại 
là chết, mạng sống này đâu có bảo đảm dài lâu. Nhưng nghe ai nói ngắn, thì mình 
buôn, mình cự lại. Còn nghe nói đài, sống đến trăm tuổi là vui liền, như vậy không 
phải sĩ mê là gì? 

Chúng ta thường sống với những ảo tưởng, mơ ước không có lẽ thật, đó là gốc 
từ si mê. Nếu ai nói mạng mình yêu ta liền xét biết, cuộc sống trong hơi thở không 
yêu sao được. Nói vậy, biết vậy thì cười thôi, không giận hờn ai. Vì không có trí tuệ, 
ta sống trong ảo tưởng, không đúng lẽ thật, nên sanh ra tham lam sân hận, đủ thứ 
phiền não che lấp tâm chân thật. 

Từ si mê cho rằng đời sống cả trăm năm, rồi lo tạo dựng sự nghiệp không có 
ngày cùng, đến tắt thở cũng chưa rồi. Vì vậy mà cả một đời người mấy chục năm, 
chúng ta cứ lao vào hình thức vật chất, không nghĩ tới tâm tư của mình trong sáng hay 
tối tăm. Chúng ta không biết trau dồi tâm tánh của chính mình chút nào hết, mà lại 
đuổi theo những cái tạm bợ bên ngoài. 

Đời này tạo lập, xây dựng nếu lỡ chết đi thì tiếc nuối không bỏ được, nên rồi 
phải trở lại nữa. Thế nên Phật nói si mê là gốc của luân hồi, chúng sanh trở đi trở lại 
không giải thoát được, gốc từ si mê mà ra. Từ si mê chúng ta có đủ thứ sai lầm. Si mê 
về sự sống, si mê danh vọng, si mê sắc đẹp... Bởi nghĩ mình đẹp nên ai chê xấu thì 
giận, nghĩ mình khôn nên ai chê ngu thì giận. Người ta cứ tưởng tượng về mình, chứ 
sự thực chắc gì mình đẹp, chắc gì mình tốt, chắc gì mình khôn. Nhưng nghe khen thì 
vui, nghe chê thì không chịu. Như vậy có phải si mê không? Con người chịu hết khổ 
này tiếp nối khổ kia, không thoát được là vì thế. 

Bây giờ nếu chúng ta biết rõ mạng sống vô thường, thân này không thật. Ta 


không là gì trong xã hội này cả thì có gì để tự hào, ngạo mạn. Nghĩ mình là rơm là rác, 


tự nhiên ta sẽ buông bỏ được những thứ tạm bợ quanh mình, sửa đôi những thói hư tật 
xấu thành ra tốt đẹp. Biết thân này không có giá trị chân thật thì sẽ không còn đắm 
luyến nó nữa, ta mới vươn lên tìm cái chân thật. Đó là biết lo cái đáng lo, bỏ cái đáng 
bỏ. 

Chúng ta kiểm lại ba điều: Một là mạng sống trong hơi thở. Hai là thân này hư 
dối tạm bợ, không có gì quan trọng. Ba là ta vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần phải tu 
sửa. Nhớ như vậy, chúng ta sẽ tập trung vào việc tu dễ dàng, gạn lọc tâm trong sạch, 
thanh tịnh. Tịnh hóa được thân tâm rồi thì các thứ hình thức vật chất trong cuộc sống 
này không thể lôi kéo chúng ta được nữa. Đó là một lẽ thật. 

Thật vậy, khi nhìn lại thấy thân này là đãy da hôi thối, giống như cái bô đậy kỹ, 
có ai đi ngang bịt mũi, mình sẽ cười nói tránh đường cho cái bô đi. Như vậy đâu có 
khổ. Rõ ràng lâu nay chúng ta sống trong mê lầm. Bây giờ phải gan lên, phải thấy 
được lẽ thật thì đời sống của mình mới an lành tự tại. Lúc nào cũng nhớ từ sĩ mê sanh 
ra tham lam, từ tham lam sanh ra nóng giận. Ba thứ này là phiền não rất độc cần dẹp 
bỏ, chứ không thể nuôi dưỡng được. 

Nhưng chúng ta có bệnh biết sai mà không can đảm sửa liền, cứ hẹn từ từ. Như 
vậy đòi tu mau ngộ đạo, mau thành Phật sao được ! Bởi vì tu là phải dùng trí tuệ thấy 
đúng như thật, cái gì ảo tưởng phải chừa bỏ, như vậy mới hết gốc mê, hết mê mới hết 
khổ. Chúng ta không gan, không dám nhìn thắng, không dám bỏ thì không bao giờ 
được an lạc giải thoát. 

Khổ đau không phải từ đâu đem đến, mà tại chúng ta không sáng suốt, không 
có trí tuệ. Có người nghe Phật dạy đời là khổ, thân là vô thường, v.v... cho rằng Phật 
bi quan. Nhưng không ngờ thấy được lẽ thật đó sẽ cởi mở biết bao nhiêu việc, không 
còn đeo đăng đau khô nữa. Do không biết không nhận như vậy nên người thế gian đau 
khổ vô cùng, hết đời này tới đời khác không lúc nào hết buôn hết lo. 

Chúng ta thử nghiệm lại trên thế gian này, từ người giàu cho tới người nghèo, 
có ai không khổ đâu, có ai sống toàn là vui đâu. Mỗi người khổ mỗi cách, có người 
khổ vì thiếu thốn đói rét, có người khổ vì côi quả, có người khổ vì gia đình không 
hạnh phúc... ai cũng khổ, không có ai vui trọn vẹn. Vậy mà Phật nói cuộc đời là khô 
thì bảo đạo Phật bi quan. Rõ ràng con người luôn chạy trốn sự thật. 

Chúng ta phải dám nhìn vào sự thật mới có thể can đảm tiến lên. Biết cuộc đời 


vô thường để ngày nào, giờ nào mình còn sống thì có tu tập, dẹp những thói xấu. Chỉ 


nhớ mạng sống trong hơi thở là hết tham ngay. Nhớ thân này nhơ nhớp thì bớt ngã 
mạn, tự nhiên ta trở về cuộc sông chân thật của mình. Đó là người có trí tuệ sáng suốt. 

Tu là rèn luyện trí tuệ cho được sáng suốt, được tốt đẹp, đó là điều tiên quyết. 
Thân này dầu sửa sang, lo lắng mấy nó cũng bại hoại, cũng chỉ là tắm thân hư thối 
thôi. Tất cả cái được đó đều là được đề mắt, chớ không phải được để còn mãi. Vậy mà 
chúng ta cứ căm đầu lo thôi là lo, còn việc tây rửa gạn lọc cho tâm trong sáng, tốt đẹp 
thì ít quan tâm tới. Phần nhiều Phật tử đi chùa học Phật, chỉ muốn tu để đời sau sung 
sướng hơn, phước đức hơn, đẹp đẽ hơn, chứ không muốn thấy đúng lẽ thật, không 
muốn dứt si mê, giác ngộ giải thoát. 

Trong nhà Thiên tu là gạn lọc nội tâm, giống như một khạp nước đục, chúng ta 
lóng xuống cho nó trong. Lóng lặng rồi thì nước trong, nhưng cặn bã vẫn còn dưới 
đáy khạp, nếu quậy lên thì chúng sẽ ngầu đục trở lại. Bây giờ muốn nó hoàn toàn 
trong, không có cặn cáu nữa thì phải lọc qua một khạp khác. Cũng vậy, tham sân sĩ là 
cặn cáo, nó làm cho tâm trí mình mờ tối, bây giờ chúng ta phải lọc, phải gạn cho nó 
lắng xuống trước. Lắng xuống rồi phải lọc bỏ nó đi, lúc đó tâm mình mới trong sáng. 
Tâm hồn trong sáng tức không còn đau khổ nữa, còn tâm hồn tối tăm thì đau khổ 
không có ngày dứt được. Đó là điều hết sức thiết yếu. 

Chúng ta có hai thứ tâm, tâm sanh diệt tùy duyên và tâm thanh tịnh hằng sáng 
không mất. Khi chúng ta nghĩ xấu, nghĩ ác thì tâm đó luôn thay đổi hay nguyên vẹn 
mãi như vậy? Thí dụ có người nói trái ý, mình giận ghét họ, đó là tâm xấu. Nhưng 
thời gian sau họ làm gì vừa ý, mình liền vui vẻ, thương mến họ. Đó là tâm sanh diệt 
tùy duyên. Duyên thuận thì nó tốt, nghịch thì nó xấu chớ không có định. Đã là sanh 
diệt tùy duyên thì không phải thật mình. Như vậy không al cả ngày giận hoài, cũng 
không ai cả ngày ghét hoài. Thương, ghét, buôn, giận đều tùy duyên lộn qua đảo lại, 
không cố định. Vừa giận đó rồi thương, vừa ghét đó rồi mến, đổi thay luôn. 

Phật dạy phàm những gì do duyên hợp đều hư giả, vậy mà chúng ta chỉ sống 
với cái giả, bỏ quên cái thật. Cả ngày đem hết sức lực để lo lắng, gìn giữ cái thân tạm 
bợ này. Đến tâm tức tinh thần, chúng ta giữ phần hơn thua, phải quấy, tốt xấu, được 
mất cho đó là tâm mình. Tâm tôi nghĩ phải, tâm tôi nghĩ quấy, tâm tôi vui buôn, 
thương ghét... có rồi mất, không thường còn. Tâm không thật luôn sanh diệt như vậy 


mà bám vào đó chấp là mình, thành ra mất mình luôn. Có đáng thương không? 


Phật bảo chúng sanh do ba nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi. Ba nghiệp là 
thân, miệng và ý. Khi ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, thân làm xấu nên nghiệp dẫn đi 
trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu ý nghĩ tốt, thì miệng nói phải, 
thân làm phải nên nghiệp dẫn đi trong ba đường lành trời, người, A-tu-la. 

Như vậy chánh nhân tạo nghiệp là ý, tức những thứ buôn thương giận ghét của 
chúng ta. Tâm đó là chủ tạo nghiệp, muốn tu giải thoát sanh tử mà bám vào nó thì 
không bao giờ giải thoát được. Chỉ là phước báu hoặc tội nghiệp, dẫn đi trong đường 
lành hoặc đường dữ thôi. 

Ban đầu, chúng ta tu thì tập bỏ những thứ xấu ác, sau đó đến các thứ tốt thiện 
cũng phải bỏ luôn. Nhưng thường không ai bỏ cái tốt cả, uỗổng lắm cho nên được sanh 
cõi lành, thành ra cũng quanh quần ở sanh tử thôi. Chúng ta chưa tìm ra cái thật mình, 
thì chưa thể được an vui vĩnh viễn. Cái thật đó Lục Tô nói “Không nghĩ thiện, không 
nghĩ ác, cái gì là bản lai điện mục của Thượng tọa Minh?”. Vậy khi tâm hằng tri, hằng 
giác mà không có niệm thiện ác lôi cuốn, lúc đó mình đi đâu? Không tạo nghiệp là 
giải thoát sanh tử, còn đi đâu nữa. 

Chúng ta ai cũng sẵn có cái không tạo nghiệp, không bị nghiệp dẫn mà không 
chịu nhận, cứ nhận cái tạo nghiệp, cái sanh tử là mình rồi khỏa lấp cái mình thật. Bản 
lai diện mục tức là mặt thật xưa nay của mình, nó bị khỏa lấp bởi niệm thiện, niệm ác. 
Chừng nào những niệm đó lặng sạch thì mặt thật xưa nay hiện tiên. Vậy lúc niệm 
thiện ác chưa lặng sạch thì mặt thật kia ở đâu? 

Bình thường chúng ta thấy biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt, cái thấy 
biết đó không động. Nó luôn hiện tiền nhưng mình vừa khởi phân biệt thì nó khuất đi, 
chứ không phải mắt, không phải thiếu văng bao giờ. Chúng ta chạy theo niệm sanh 
diệt thì cái chân thật ân khuất, khi nào dừng lặng các niệm sanh diệt thì nó hiện bày. 
Cho nên các Thiền sư thường nói “Tại ông không nhận, chứ không phải không có”. 

Có ai không thấy, không nghe, không biết. Thấy, nghe, cảm giác biết hết nhưng 
ở giai đoạn đầu chưa khởi niệm phân biệt tốt xấu, hơn thua thì cái biết chân thật không 
sanh diệt. Khi tâm khởi niệm phân biệt là chuyền sang cái biết sanh diệt rồi. Thấy cứ 
thấy, nghe cứ nghe, có người nào thiếu đâu, nhưng ai cũng than kiếm không ra Phật 
tánh. Sự thật thì nó luôn hiện tiền ngay nơi chúng ta, đâu cần phải tìm kiếm ở đâu. 

Khi chúng ta ngồi Thiền không có hôn trầm, những niệm nghĩ tưởng lăng xăng 


lặng xuống, dây lên ta thấy biết rõ ràng tức là vẫn tỉnh vẫn biết như thường, cái biết đó 


nó không động không tịnh, không sanh diệt như các niệm vọng tưởng. Đó là mình đã 
có sẵn cái không động, không sanh diệt rồi. Chỉ cần ta không chạy theo cái động, thì 
trở về được với cái không động, đó là giải thoát sanh tử. Vì cái động sanh diệt tạo 
nghiệp đi trong sanh tử, còn cái không động, không sanh diệt thì không tạo nghiệp 
sanh tử. Cho nên sống được với cái không động là giải thoát sanh tử, cần gì tìm kiếm 
ở đầu xa. Trong nhà Thiền nói “Cỡi trâu đi tìm trâu”, “Cống Phật mà đi tìm Phật” là 
thế. 

Vì vậy trong kinh Pháp Hoa, chàng cùng tử say sưa được bạn tặng cho hòn 
ngọc quí bỏ trong túi áo, anh lo say lang thang hoài nên quên mắt mình có hòn ngọc. 
Đến khi được bạn chỉ thắng mới nhớ lại mình có hòn ngọc trong túi áo từ lâu. Đó là 
chỉ cho tất cả chúng ta có cái chân thật quí báu mà không nhớ không nhận, cứ chạy 
theo cái tạm bợ cái giả dối hoài. 

Tôi nhắc lại chúng ta tu là dẹp bớt những tâm niệm xấu ác, giữ những tâm niệm 
hiền lành tốt đẹp, đó là chặng thứ nhất. Kế đến tất cả niệm sanh diệt dù tốt hay xấu 
cũng đều bỏ hết, đừng luyễn tiếc mà phải sống với cái chân thật không sanh không 
diệt, không hình tướng của mình. Như vậy tu là làm một việc cao siêu phi thường, chớ 
không phải tầm thường. 

Chúng ta hiện giờ đang sống đang tu, mà chỉ mong muốn những cái nho nhỏ, 
như đời sau có phước hơn đời này, giàu sang sung sướng hơn đời này. Nhưng ta quên 
rằng dù được như vậy chắc gì đã hạnh phúc, vì có thân là có khổ. Có ai khỏi bệnh, 
khỏi chết đâu. Bệnh chết là khổ hay vui? Cái án đó đã sẵn cho mọi người. Ai rồi cũng 
phải đi tới già, tới bệnh, tới chết. Đã có án tử hình thì cuộc sống là vui hay là khổ? 
Vậy mà chúng ta cứ buông trôi, ngày mai ra sao mặc nó, bây giờ cứ Cười cứ vVuI. 
Người không thấy xa biết rõ, là người không sáng suốt, không có trí tuệ. 

Người tu có hai trường hợp, thứ nhất nhớ cuộc đời vô thường rồi buồn rầu chán 
nản không muốn làm gì. Như vậy chưa phải khéo tu. Thứ hai cũng biết vô thường 
nhưng vui vẻ, vì biết đó là luật chung của mọi người, không ai tránh được. Muốn 
tránh phải tự tìm một lối đi khác, chớ không thể ngồi buồn mà tránh được. Đây là 
người khéo tu. Cho nên chúng ta học Phật, biết đời là khổ nhưng mình vẫn vui. Vì 
trong cái khổ sanh diệt có cái chân thật không sanh diệt, luôn hằng hữu bên mình. Thế 
thì ta dại gì sống với cái sanh diệt, bỏ mất cái không sanh diệt cho phải khổ. Vì vậy 


đạo Phật không những không bị quan, mà còn lạc quan yêu đời nữa là khác. 


Người biết tu thì biết sửa đổi sai lầm, luôn tỉnh giác và đánh thức mọi người 
cùng tỉnh giác, như vậy cuộc sống mới có giá trị. Nếu cả cuộc đời mấy chục năm, 
sống trong u tối thì thật vô nghĩa. Đời này qua đời khác, cứ chồng chập như vậy thì 
khổ não biết bao nhiêu. Lại, Phật bảo được thân người là khó, như rùa trăm năm mới 
gặp bọng cây giữa biển khơi. 

Tuy thân này hư tạm, nhưng nếu chúng ta biết lợi dụng nó, để tu hành thì sẽ 
vượt thoát khỏi dòng sanh tử, sống với Pháp thân chân thật, muôn đời không sanh diệt. 
Giống như rùa mù nương bọng cây được vào bờ. Ngày nào sống là một ngày thức tỉnh, 
ngày nào sống là một ngày an lạc. Khi không còn nghĩ chuyện tốt xấu, phải quấy ta sẽ 
thấy vui. Vui thế nào? Tất cả niệm hơn thua phải quấy không khởi thì gương mặt 
mình lúc nào cũng tươi sáng, đó là cái vui chân thật. Còn vui hỷ hạ là cái vui của thế 
gian, không chân thật. 

Nhưng người đời luôn tìm vui trong cái hơn thua được mất. Ví dụ người ta tô 
chức đá bóng, đội nào thắng mình võ tay cười vui, trong khi đội thua rất đau khổ. Vui 
trong sự đau khổ của người khác, thì cái vui đó không thật vui. Người thắng thì vui, 
người thua thì khổ. Như vậy vui của thế gian chỉ là cái vui tương đối, vui khổ theo 
nhau, chứ không hoàn toàn vuI. 

Chỉ khi tâm chúng ta dứt các niệm phải quấy, hơn thua v.v... lặng lẽ thanh tịnh 
mới thật là vui. Nhưng có nhiều người, nhất là tuổi học sinh sinh viên, nói tu cái gì 
cũng bỏ hết thành ra ngu ngốc. Phải nhét vô đầu thật nhiều mới có kiến thức rộng, mới 
là người hiểu biết. Thật ra không phải vậy, người tu bỏ những niệm lăng xăng tạp loạn, 
để tập trung vào một việc thì sáng thêm chứ ngu sao được. Ví dụ khi học cứ một tâm 
chuyên chú vào việc học, không nhớ nghĩ viên vông chuyện nọ chuyện kia, thì càng 
học càng thông minh sáng suốt hơn, chứ ngu sao được. Khi làm việc cũng vậy, buông 
hết chuyện tạp, tập trung vào công việc thì kết quả sẽ tốt hơn. 

Thời nay, người ta muốn nhớ nhiều quá thành ra quên hết. Bởi vì nhét đầy óc 
ách trong não, khiến nó mỏi mệt nên nó không thể tiếp nhận được gì cả. Rồi rốt cuộc 
càng muốn nhớ thì càng quên. Trong khi người càng buông lại càng nhớ, nhớ một 
cách tự nhiên trong sáng nên mọi việc hiện ra rất rõ ràng phân minh. 

Chúng ta thử nghiệm xem khi nào đầu mình rối nuồi việc này việc kia, lúc đó 
mình cứ quên đầu quên đuôi. Khi ấy, chỉ cần ngồi thiền một chút ta liền nhớ trở lại. Vì 


vậy nhiêu người mới tập tu thiên nói ở ngoài không nhớ gì hêt, đên lúc ngôi thiên, lại 


nhớ đủ chuyện. Như vậy có lỗi không? Tôi giải thích đó không phải tội lỗi, vì lúc ở 
ngoài việc này việc kia khỏa lắp nên ta không nhớ, khi ngồi thiền tâm yên định, nó 
trồi lên nên ta thấy đủ chuyện. Thấy thì thấy, biết nó không thật liền buông thì không 
có lỗi gì cả, quan trọng là đừng chạy theo nó. 

Như đức Phật khi ngồi thiền dưới cội Bồ-đề, chứng được Túc mạng minh, Ngài 
nhớ lại chuyện vô số kiếp về trước như nhớ chuyện hôm qua. Khi buông bỏ hết, ta 
tưởng như quên nhưng trái lại nhớ rõ hơn. Còn ráng nhớ rốt cuộc nhớ không bao 
nhiêu. Hiểu như vậy mới thấy tâm mình là kho chứa, nên nhà Phật gọi là Tàng thức. 
Cái kho ấy chứa tất cả chủng tử lành đữ của mình, nếu ta loại hết những lăng xăng tạp 
loạn thì kho tàng thức đó biến thành Như Lai tàng. Kho thức phân biệt mà sạch hết 
những niệm phân biệt thì trở thành kho Như lai, kho Phật chứ không phải hết trơn. 

Vì vậy khi tu chúng ta buông bỏ hết, nhưng đừng tưởng mất tất cả. Không phải 
vậy, ngồi yên định lại, muốn nhớ thì nhớ rõ ràng, không muốn nhớ thì thôi. Đó là 
người đã làm chủ được mình và các pháp, sống tùy duyên an vui tự tại, không bị các 
pháp nhiễu loạn. Nên những người tu càng cao càng hay, thì càng ít chú ý tới mọi thứ, 
nhưng cần thiết thì các Ngài thấy biết rõ ràng, không nghi ngờ. Còn chúng ta những 
thứ cần biết thì không biết, những thứ không cần biết lại biết. Vì vậy chúng ta khác 
các Ngài. 

Tóm lại, hôm nay tôi muốn nhắc tất cả nhớ điều này: Việc gì đáng lo thì mình 
lo, việc gì không đáng lo thì buông bỏ bớt. Người khéo tu lúc nào cũng nhớ quay lại 
mình, nhận ra và sống được với tâm chân thật, ngoài ra tất cả đều vô thường hư ảo, 
không cần chú tâm làm gì. 

Người tu không sợ ngu, chỉ sợ không tu được thôi. Tu được tức là giác ngộ, mà 
đã giác ngộ tức là trí tuệ viên mãn, nói gì là ngu với không ngu! 


\{© Số «2 


